Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung Quôc https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29827 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


tconony & Forecast Review ®) nì ÏÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 
Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung 
Quốc 


09:09 | 24/09/2024 


[Eä:Ï Nghiên cứu nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo nhân tố thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc 
Trung Quốc của người tiêu dùng tại Hà Nội. Các tác giả đã sử dụng phương pháp định lượng, với số liệu được thu thập 
từ khảo sát thực tế 250 khách hàng là người tiêu dùng tại Hà Nội năm 2022 và hệ số Cronbachs Anpha để xác định độ... 


Từ khóa: Thiện cảm tiêu dùng, người tiêu dùng Hà Nội, ý định mua, hàng may mặc Trung Quốc 
Summary 


The study aims †o examine the reliability of the consumer goodwill factor in consumers' Intention to purchase Chinese 
garments in Hanoi. The authors used quantitative methods, with data collected from an actual survey of 250 consumers in 
Hanoi in 2022 and Cronbachs Alpha coefficient to determine the reliability of 19 observed variables in the consumer 
goodwill factor. The results show that the Consumer goodwill factor scale in Intention to purchase Chinese garments in 
Hanoi is highly reliable. 


Keywords: Consumer goodwill, Hanoi consumers, purchase intention, Chinese garments 
GIỚI THIỆU 


Hàng may mặc Trung Quốc là loại sản phẩm cạnh tranh mạnh đối với các doanh nghiệp nội địa bởi những điểm đặc trưng 
là: giá thấp, mẫu mã đa dạng và thay đổi nhanh chóng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu của phần lớn người dân có mức 
thu nhập thấp. Việc mua và sử dụng hàng may mặc Trung Quốc cũng là hành vi rất phổ biến và quen thuộc của người tiêu 
dùng Việt Nam. Mặc dù các doanh nghiệp may mặc trong nước đã rất nỗ lực để xây dựng hình ảnh trên thị trường, nhưng 
nhìn chung vẫn chưa tạo được sức bật cho thương hiệu của mình. Để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt ở 
phân khúc giá rẻ - trung bình, các doanh nghiệp may mặc trong nước cần phải hiểu rõ hành vi mua của khách hàng. Nghiên 
cứu hành vi của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về động cơ, tâm lý, thái độ, nhận thức, niềm tỉin..., ảnh hưởng 
như thế nào đến quá trình ra quyết định mua sản phẩm. 


Các tài liệu marketing đã chỉ ra rằng, sở thích của người tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm không chỉ dựa trên những dấu 
hiệu sản phẩm (chất lượng, thương hiệu, giá cả) mà còn phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc (Holbrook và Hirschman, 1982; Batra 
và Holbrook, 1990). Trong thực tế, cảm xúc tích cực đối với một quốc gia khác có thể dẫn đến việc mua sản phẩm của quốc 
gia đó. Không ít các kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng có mối quan hệ giữa Thiện cảm trong tiêu dùng với sự sẵn sàng 
mua sản phẩm từ một quốc gia nước ngoài (Oberecker và Diamantopoulos, 2011; Wongtada và cộng sự, 2012; Nes và cộng 
sự, 2014). 


Bài viết này trình bày kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhân tố Thiện cảm tiêu dùng trong Ý định mua hàng may 
mặc Trung Quốc tại TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu góp phần mở rộng sự hiểu biết về ý định mua hàng ngoại nhập, cụ thể 
là hàng may mặc có xuất xứ Trung Quốc. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 
Ý định mua của người tiêu dùng 


Tiêu dùng là những hành động sử dụng sản phẩm/dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu và là hoạt động tất yếu của con người. Để 
thỏa mãn những nhu cầu, mong muốn của mình thì người tiêu dùng phải thông qua hoạt động mua sắm. Như vậy, hành vi 
của người tiêu dùng được được thể hiện thông qua hoạt động mua sắm và tiêu dùng. Khi thực hiện hành vi đó, người tiêu 
dùng sẽ phải đưa ra những quyết định sử dụng tài sản của mình liên quan đến việc mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ 
nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 


Cùng với những ảnh hưởng của môi trường và/hoặc những khác biệt mang tính cá nhân, ý định mua là một yếu tố tác động 
mang tính quyết định đến hành vi mua của người tiêu dùng. Nghiên cứu về ý định mua của người tiêu dùng, tác giả một số 
công trình nghiên cứu (Ajzen & Driver, 1992; Pierre và cộng sự, 2005; Schlosser và cộng sự, 2006) cho rằng, ý định có ý 


1of5 9/24/2024. 11:25 AM 


Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung Quôc https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(0/p 


2of5 


nghĩa rộng lớn hơn hành vi, và thường sẽ có tác động tích cực đối với các hành động của một cá nhân. Ý định mua của 
người tiêu dùng tùy thuộc vào chất lượng cảm nhận, giá trị, mức độ khách quan và thuộc tính hàng hóa, nếu giá trị nhận 
thức cao hơn, ý định mua sẽ cao hơn (Vuong và Nguyen, 2024). Theo Ajzen (1991) khi con người có ý định hành vi mạnh mẽ 
hơn, họ sẽ có khuynh hướng thực hiện hành vi cao hơn. 


Thiện cảm tiêu dùng 


Thiện cảm tiêu dùng bắt nguồn từ lý thuyết nhận dạng xã hội (Tajfel, 1982) với sự phân biệt giữa trong nhóm và ngoài 
nhóm. Bối cảnh xã hội khác nhau có thể tác động đến suy nghĩ, cảm nhận và hành động dựa trên mức độ khác nhau của 
bản thân mỗi người. Bản sắc riêng của mỗi nhóm là không xác định (Schlenker, 1986), và thường là lựa chọn của cá nhân 
heo ý mình (Swamn, 1987). Trong thực tế, cảm xúc tích cực đối với một quốc gia khác có thể dẫn đến việc mua sản phẩm 
của quốc gia đó do sự thiện cảm của người tiêu dùng. .Jaffe và Nebenzahl (2006) đã giới thiệu thuật ngữ “thiện cảm trong 
iêu dùng”; tiếp đó, Oberecker và cộng sự (2008) đã mở rộng khái niệm này trong một nghiên cứu định tính và xác định: 
Thiện cảm trong tiêu dùng như là “một cảm giác thích, thông cảm và thậm chí gắn bó hướng tới một quốc gia nước ngoài 
cụ thể, trở thành cùng trong một nhóm từ những kinh nghiệm cá nhân trực tiếp của người tiêu dùng và/hoặc như là một sự 
hiển nhiên, ảnh hưởng tích cực đến việc ra quyết định của người tiêu dùng, liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có xuất xứ từ 
các nước thiện cảm. 


Toàn cầu hóa đã và đang mang lại cơ hội cho các cá nhân tiếp xúc với các quốc gia bên ngoài thông qua du lịch, khám phá 
sản phẩm mang đặc trưng văn hóa của các nước khác... Những tiếp xúc hướng ngoại đó có thể tạo ra sự cảm tình đối với 
một quốc gia nước ngoài. Oberecker và cộng sự (2008) cho rằng, thiện cảm trong tiêu dùng là cảm giác thích đối với một 
quốc gia nước ngoài dựa vào cảm tính. Ý thích như vậy được phát triển từ kinh nghiệm cá nhân đối với một quốc gia, cũng 
như các sản phẩm có nguồn gốc từ quốc gia đó. Nghiên cứu của Oberecker và cộng sự (2008) tiến hành các cuộc phỏng 
vấn tại một số nước châu Âu và đã khám phá ra 7 cơ sở cho thiện cảm tiêu dùng: (ï) Các yếu tố vĩ mô (lối sống, phong cảnh, 
văn hóa, chính trị và kinh tế); (ii) Các yếu tố vi mô/nguồn của thiện cảm (sự tiếp xúc, lưu trú nước ngoài và du lịch). Cụ thể: 
1) Lối sống đề cập đến những đặc điểm và thói quen của một quốc gia cụ thể, tập trung chủ yếu vào thực phẩm hoặc thời 
rang; (2) Văn hóa đề cập đến lịch sử, giá trị và truyền thống của một quốc gia; ngôn ngữ được chia sẻ, tôn giáo hoặc văn 
hóa tương đồng tăng cường mức độ thiện cảm về văn hóa; (3) Phong cảnh đề cập đến vị trí, cảnh quan và môi trường; (4) 
Chính trị, kinh tế đề cập đến sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị, pháp lý và kinh tế của đất nước; (5) Lưu trú nước ngoài 
rong thời gian dài tạo ra thiện cảm của một người đối với một quốc gia; (6) Đi du lịch nước ngoài, nhưng thời gian lưu trú 
ngắn hơn; và cuối cùng là (7) Có mối liên hệ với những người ở nước ngoài. 


Dựa trên các cuộc phỏng vấn thực hiện tại Hoa Kỳ và Na Uy, Nes và cộng sự (2014) đã xác định 8 chủng loại sản phẩm liên 
quan đến sự thiện cảm đối với quốc gia nước ngoài: văn hóa; nghệ thuật và lịch sử, con người; cảnh quan và khí hậu; thực 
phẩm, gia đình và dòng họ; du lịch; và chính trị. Sau khi phát triển và áp dụng bảng hỏi tại Na Uy và Hoa Kỳ, các tác giả đã 
rút gọn với 4 thang đo: Văn hóa/phong cảnh; Âm nhạc/giải trí, Con người và Chính trị. Nes và cộng sự (2014) xác định, Con 
người/phong cảnh là các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất và dường như quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa thiện cảm 
của người tiêu dùng với một quốc gia nước ngoài. Kết quả khảo sát tại Na Uy cho thấy, Thiện cảm có thể giải thích 41% cho 
Ý định mua của người tiêu dùng. Như vậy, các nhà quản lý cần phải hiểu rõ về thiện cảm của người tiêu dùng trong nước, và 
hiểu được bản chất của thiện cảm tiêu dùng khi thiết kế các chiến lược marketing. 


Oberecker và cộng sự (2008) thấy rằng, việc liên hệ với các quốc gia khác bằng cách sống hoặc đi du lịch đến các quốc gia, 
hoặc giao lưu với công dân của quốc gia khác có thể là động lực quan trọng dẫn đến sự thiện cảm đối với quốc gia đó. 
Ngược lại, một số người được hỏi trong nghiên cứu lại cho biết họ có thể có thiện cảm đối với một quốc gia mà họ chưa 
ừng đến thăm, hoặc đã có sự thiện cảm trước khi đến thăm. Sự thiện cảm có thể tạo ra mối quan tâm đến hàng hóa của 
nước khác, nó không phải là một sở thích vô điều kiện. Những người được hỏi trong nghiên cứu này tiếp tục giữ quan điểm 
rằng, chủ nghĩa dân tộc, thương hiệu và giá cả của sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quyết định của mình. Tuy nhiên, 
người trả lời phỏng vấn cũng cho thấy, họ có cái nhìn tốt đẹp về sản phẩm của nước mà họ có thiện cảm và 8 trong số 10 
người được hỏi nói rằng, họ vẫn mua sản phẩm. 


Wongtada và cộng sự (2012) đã phát triển thang đo Thiện cảm tiêu dùng đối với sản phẩm nước ngoài thông qua khảo sát 
các sinh viên MBA tại Thái Lan. Thang đo thiện cảm trong tiêu dùng cuối cùng bao gồm 4 yếu tố với tổng số 15 chỉ báo: 
Giáo dục (4 chỉ báo); Kết quả kinh doanh (4 chỉ báo); Con người và môi trường (9 chỉ báo); Công nghệ và đổi mới (3 chỉ báo). 
Giống như Oberecker và Diamantopoulos (2001), Wongtada và cộng sự (2012) đã nhận thấy Thiện cảm tiêu dùng và Ác 
cảm tiêu dùng là các yếu tố không liên quan. Thiện cảm có liên quan với con người của một quốc gia, thành tích kinh doanh 
và giáo dục, trong khi Ác cảm dựa trên những xung đột về kinh tế và chính trị. Họ cũng xác định rằng, Thiện cảm có tác 
động vào sự sẵn lòng mua sản phẩm từ các quốc gia mục tiêu của người tiêu dùng Thái Lan. 


Như vậy, các nghiên cứu hiện có đều cho thấy, có mối quan hệ giữa Thiện cảm trong tiêu dùng đối với một quốc gia nước 
ngoài và sự sẵn sàng mua sản phẩm từ quốc gia đó. Tuy nhiên, như Nes và cộng sự (2014), sự thiện cảm có thể không mở 
rộng cho tất cả các sản phẩm, nhưng được xác định đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Dựa trên kết quả tổng quan từ 
các nghiên cứu trước, có thể nhận định: Thiện cảm trong tiêu dùng có tác động đến ý định mua sản phẩm từ một quốc gia 
cụ thể. 


Phương pháp nghiên cứu 


rint_article&I=29827 


9/24/2024. 11:25 AM 


Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung Quôc https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29827 


Chọn mẫu nghiên cứu 


Việc chọn mẫu trong nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp chọn ngẫu nhiên phân tầng: tổng thể được phân chia 
thành các tổ theo địa lý, mỗi tổ là một quận nội thành Hà Nội; trong địa bàn mỗi tổ sẽ tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên, phi xác 
suất những người tiêu dùng đi mua hàng ở các chợ hay siêu thị lớn để phát phiếu phỏng vấn. Nghiên cứu được nhóm tác 
giả tiến hành năm 2022. Kích thước của mẫu nghiên cứu được xác định theo Hair và cộng sự (1998), theo đó, đối với phân 
tích nhân tố khám phá (EFA) thì cỡ mẫu tối thiểu cần gấp 5 lần tổng biến quan sát trong các thang đo. Bảng hỏi của nghiên 
cứu này bao gồm 19 biến quan sát dùng trong phân tích nhân tố, do vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt là 19*5 = 95 quan sát. Số 
bảng hỏi phát ra là 250, qua quá trình khảo sát, sau khi loại đi các phiếu không đạt yêu cầu, số lượng bảng hỏi đạt yêu cầu 
được sử dụng để phân tích là 196, đáp ứng yêu cầu về số mẫu tối thiểu. 


Thang đo nhân tố thiện cảm tiêu dùng và Ý định mua 


Phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên các biến quan sát đo lường các khái niệm nghiên cứu trong mô hình. Nghiên cứu sử 
dụng thang đo Likert 5 bậc, với lựa chọn số 1 là “Hoàn toàn không đồng ý” và lựa chọn số 5 là “Hoàn toàn đồng ý” với mệnh 
đề nêu ra. Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây và ý kiến của chuyên gia, các tác giả xác định thang đo nhân tố Thiện cảm 


tiêu dùng trong Ý định mua hàng may mặc Trung Quốc của người tiêu dùng tại Hà Nội theo Bảng 1. 
Bảng 1: Thang đo các nhân tố sử dụng trong nghiên cứu 
Thang đo các nhân tố Mã hóa Nguồn 

Thiện cảm trong tiêu dùng 

1. Tôi thích Trung Quốc TCDT1 

2. Tôi có thiện cảm với Trung Quốc TCDT2 

3. Tôi đánh giá cao lịch sử của nước này TCDT3 

4. Tôi đánh giá cao đồ ăn và ẩm thực Trung Quốc TCDT4 

5. Tôi thích thiên nhiên và phong cảnh của Trung Quốc TCDT5 

6. Tôi thích nghệ thuật của Trung Quốc TCDT6 

7. Tôi thích kiến trúc của nước Trung Quốc TCDT7 

8. Tôi thích âm nhạc Trung Quốc TCDT8 

9. Tôi thích phim và sản phẩm giải trí từ Trung Quốc TCDT9 . 

0. Tôi thích ngôn ngữ của Trung Quốc TCDT10 | cộng sự 

1. Tôi cảm thấy con người Trung Quốc cởi mở và thân thiện với người nước ngoài CDT11 LÔ 

2. Tôi thích cách sống của nước Trung Quốc TCDT12 

3. Tôi tin tưởng người dân ở nước này CDT13 

4. Tôi thích tính cách của người dân nước này TCDT14 

5. Trải nghiệm của tôi với người dân nước này là rất tích cực CDT15 
16. Tôi không thể phân biệt những người đến từ Trung Quốc TCDT16 

7. Tôi thích chính sách của chính phủ Trung Quốc CDT17 

8. Tôi thích hệ thống chính trị của Trung Quốc CDT18 

9. Vai trò của Trung Quốc trong nền chính trị thế giới là đáng ngưỡng mộ CDT19 
Ý định mua 

. Mua hàng may mặc Trung Quốc luôn là tốt nhất YDMH] 
2. Tôi sẽ mua hàng may mặc Trung Quốc bất cứ khi nào có thể YDMH2 
3 Có khả năng tôi sẽ mua hàng may mặc Trung Quốc nếu sản phẩm có sẵn trong khu vực tôi mm 0N 
sinh sống. 
4. Tôi sẽ gợi ý cho người khác mua hàng may mặc Trung Quốc YDMH4 


Nhóm tác giả tổng hợp, 2022 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu 


Sau khi thu thập, các phiếu hỏi được lọc, làm sạch dữ liệu, mã hóa thông tin cần thiết trong phiếu điều tra, nhập liệu và phân 


3of5 9/24/2024. 11:25 AM 


Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung Quôc 


4 of5 


tích bằng phần mềm SPSS. Tiếp theo, các tác giả tiến hành thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo nhân tố Thiện cảm 
tiêu dùng thông qua hệ số Cronbachis Alpha. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Kết quả nghiên cứu sau khi thống kê và phân tích được trình bày như trong Bảng 2 cho thấy: thang đo Thiện cảm tiêu dùng 
có hệ số Cronbacls Alpha = 0,895 và các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3 nên có thể chấp nhận được để thực 
hiện các phân tích tiếp theo. Phân tích với hệ số Cronbacls Alpha cho kết quả: các biến quan sát đều có tương quan thuận 
chặt chẽ và có tính nhất quán cao, với giá trị thấp nhất là 0,887 và cao nhất là 0,893. 


Bảng 2: Kết quả đánh giá thang đo bằng Cronbachs Alpha 


Biến quan Trung bình thang đonếu | Phương sai thang đo nếu Tương quan biến Cronbachs Alpha nếu 
sát loại biến loại biến tổng loại biến 
Thiện cảm tiêu dùng - TCDT: Cronbachs Alpha = 0,895 
CDT1 50,78 07,390 ,507 ,891 
CDT2 50,65 08,451 ,486 ,891 
CDT3 49,38 06,022 ,507 ,891 
CDT4 49,91 03,648 ,510 ,891 
CDT5 49,37 04,299 ,601 ,888 
CDT6 49,34 04,634 ,584 ,888 
CDT7 49,43 06,655 ,o05 091 
TCDT8 50,00 02,750 ,509 ,891 
CDT9 49,80 04,100 ,546 ,889 
TCDT10 49,86 04,121 ,542 ,890 
CDT11 50,40 06,369 ,509 ,890 
CDT12 50,55 05,501 ,543 ,890 
CDT13 50,63 06,018 ,525 ,890 
CDT14 50,51 07,035 TSYAI ,889 
CDT15 50,46 05,909 ,/05 ,887 
TCDT16 50,29 04,648 n5512 ,890 
CDT17 50,52 04,691 ,503 ,891 
TCDT18 50,37 05/737 435 ,893 
CDT19 50,08 03,291 ,530 ,890 
Ý định mua hàng may mặc Trung Quốc- YDM: Cronbachs Alpha = 0,875 
YDMH]1 6,28 5,391 611 885 
YDMH2 6,28 4,703 ,871 ,/86 
YDMH3 6,35 4,607 341 ,/95 
YDMH4 6,57 5,5 ,626 ,883 


Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả, 2022 
KẾT LUẬN 


Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả khi khảo sát ảnh hưởng của thang đo nhân tố Thiện cảm tiêu dùng trong Ý định mua 
hàng may mặc Trung Quốc của người tiêu dùng tại Hà Nội cho thấy: có sự tương đồng với các nghiên cứu của nhiều tác giả 
khác. Các biến quan sát sử dụng trong nghiên cứu đều có tương quan thuận, thang đo nhân tố Thiện cảm trong tiêu dùng 
đạt độ tin cậy khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân tố này với ý định mua hàng may mặc Trung Quốc của người tiêu 
dùng tại Hà Nội. 


Hàng may mặc được nói đến trong nghiên cứu là những sản phẩm thuộc ngành dệt may, bao gồm các loại quần áo may 
sẵn nói chung và các phụ kiện kèm theo. Đây là những sản phẩm công nghiệp, được sản xuất hàng loạt với nhiều chủng loại 
và kích cỡ. Hàng may mặc là một ngành hàng quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của đất nước trong giai 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29827 


9/24/2024. 11:25 AM 


Thiện cảm tiêu dùng trong ý định mua hàng may mặc Trung Quôc https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=29827 


đoạn mới, là hàng tiêu dùng thiết yếu của đời sống xã hội và nhu cầu của con người đối với mặt hàng này đang ngày càng 
phát triển. Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh sẽ giúp các nhà làm 
marketing dự đoán và hiểu rõ được thái độ khách hàng, xác định được những nguyên nhân tác động khiến người tiêu dùng 
quyết định mua/hoặc không mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, để từ đó đưa ra được những quyết định marketing đúng 
đắn, nâng cao được vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường./. 


Lê Thị Hải Hà - Trường Đại học Lao động - Xã hội 
Nguyễn Việt Hương - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 


2. Ajzen, I. and Driver, B.L. (1992), Application of the theory of planned behaviour to leisure choice, Journal of Leisure 
Research, 24(3), 207-224. 


3. Batra, R., and Holbrook, M.B. (1990), Developing a typology of affective responses to advertising, Psychology and 
Marketing, 7(1), 11-25. 


4. Hair, Joseph F, Anderson, Rolph E., Tatham, Ronald L. and Black, William ©. (1998), Multivariate Data Analysis (5th 
Edition), Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New .Jersey. 


5. Holbrook, Morris B, and Hirschman, Elizabeth Œ. (1982), The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, 
feelings, and fun, Journal of consumer research, 9(2), 132-140. 


6. Jaffe, E. D., and Nebenzahi, I. D. (2006), !fs all in the eyes of the consumer. In National image and competitive advantage: 
The theory and practice of place branding, Copenhagen: Narayana Press. 


7. Nes, E. B., Yelkur, R., and Silkoset, R. (2014), Consumer affinity for foreign countries: Construct development, buying 
behavior consequences and animosity contrasts, International Business Review, 23(4), 774-784. 


8. Oberecker, E.M., Diamantopoulos, A. (2011), Consumers emotional bonds with foreign countries: Does consumer affinity 
affect behavioral intentions2, Journal of International Marketing, 19(2), 45-72. 


9. Oberecker, E.M., Riefler, P, Diamantopoulos, A. (2008), The consumer affinity construct: Conceptualization, qualitative 
investigation, and research agenda, Journal of International Marketing, 16(3), 23-56. 


0. Pierre Chandon, Vicki G. Morwitz, Werner .J. Reinartz (2005), Do Intentions Really Predict Behavior2 Self-Generated 
Validity Effects in Survey Research, Journal of Marketing, 69(2), 1-14. 


1. Schlenker, B. R. (1986), Self-identification: Toward an integration of the private and public self, In R. Baumeister (Ed.), 
Public self and private self, 21—62. 


2. Schlosser, A.E., White, T.B. and Lloyd, S.M. (2006), Converting website visitors into buyers: how website investment 
increases consumer trusting beliefs and online purchase intentions, Journal of Marketing, 70(2), 133-14. 


3. Swamn, W. B., Jr. (1987), Identity negotiation: Where two roads meet, Journal of Personality and Social Psychology, 
53(6), 1038-1051. 


4. Tajfel, H. (1982), Social psychology of intergroup relations, Annual Reviews in Psychology, 33(1), 1~39. 


5. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


6. Wongtada, N., Rice, G, Bandyopadhyay, S.K. (2012), Developing and validating affinity: A new scale to measure 
consumer affinity toward foreign countries, /Journal of International Consumer Marketing, 14(2), 147-467. 


URL: https://kinhtevadubao.vn/thien-cam-tieu-dung-trong-y-dinh-mua-hang-may-mac-trung-quoc-29827.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


5of5 9/24/2024. 11:25 AM 


